GIÁO PHẬN VINH 
BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN 

Xã Đoài, ngày 27/ 7/ 2016 

LỊCH TRÌNH TẬP HUẤN GIÁO LÝ 
TẠI CÁC GIÁO HẠT TRONG GIÁO PHẬN 
NĂM HỘC 2016-2017 

Kính thưa : - Quý cha quản hạt, quý cha đặc trách giáo lý hạt và quý cha, 

- Quý ban điều hành giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ 
cùng toàn thể các thầy cô giáo lý viên ! 

Ban Giáo Lý giáo phận xin gửi tới quý cha, quý ban giáo lý các giáo hạt, các giáo xứ 
và quý thầy cô GLV lịch tấp huấn giáo lý trong giáo phận chi tiết dưới đây: 

I. NGÀY THỨ NHẤT: (Thứ hai hoặc thứ năm trong tuần) 

1. Buổi sáng: 

+ 8h00 - 8h30 : Ổn định, tập hát 
+ 8h30 - 9h00: Khai mạc tập huấn: 

- Phần khai mạc tập huấn ( Ban điều hành Giáo lý Hạt thực hiện). 

- Giới thiệu thành phần tham dự chương trình tập huấn 

- Cha quản Hạt tuyên bố lý do khai mạc 

- Lời khai mạc của Cha trưởng đoàn tập huấn 

- Cha đặc trách Giáo lý Hạt công bố lịch tập huấn tại Hạt 

+ 09h00 Thánh lễ trọng thể do cha trưởng đoàn tập huấn (Chủ tế và giảng lễ) 

+ 10hl5 - 1 lhOO: ổn định, học chung (Bài học tâm linh do cha trưởng đoàn) 

+ llhOO- llhl5: Giảiiao 
+ 1 lhl5 : Ăn cơm trưa 
+ 12h00 : Nghỉ trưa 

2. Buổi chiều: ( Học riêng theo lóp ) 

+ 14h00-14h45: Học tiết 1 

+ 14h45 - 15h00: Giải lao 

+ 15h00- 15h45: Học tiết 2 

+ 15h45 — 16h00: Giải lao 

+ 16h00’- 17h00: Học Tiết 3 

+ 17h00 : Ăn cơm tối 

II. NGÀY THỨ HAI: ( Tức thứ ba hoặc thứ sáu trong tuần) học riêng theo lóp 

1. Buổi sáng: 

+ 07h30 - 08h30: Học tiết 1 

+ 08h30-08h45: Giải lao 

+ 08h45 - 09h45: Học tiết 2 

+ 09h45 - lOhOO: Giải lao 

+ lOhOO- llhOO: Học tiết 3 

+ llhOO- llhl5: Giải lao 
+ 1 lhl5 : Ăn cơm trưa 

2. Buổi chiều: ( Học riêng theo lớp ) 

+ 14h00-14h45: Học tiết 1 

+ 14h45 - 15h00: Giải lao 



+ 15hOO- 15h45': Học tiết 2 

+ 15h45 - lóhOO: Giải lao 

+ lóhoo’- 16h45: Học Tiết 3 
+ 16h45-17h00 : Giải lao 
+ 17h00 : Ăn cơm tối 

(Lưu ý : Sau giỏ • cơm toi của tuần tập huấn, GLV những xứ gần có thê về nhà). 

III. NGÀY THỨ BA: ( Tức thứ tư hoặc thứ bảy trong tuần) học riêng theo lớp 
+ 7h30-8hl5: Học tiết 1 

+ 8hl5 - 8h30: Giải lao 

+ 8h30 - 9h45: Học tiết 2 

+ 9h45 - lOhOO: Giải lao 

+ lOhOO : Tổng kết do ban giáo lý hạt chịu trách nhiệm 
+ Nội dung tổng kết nhu sau: 

- Ồn định vị trí tại nhà thờ 

- Giới thiệu thành phần tham dự 

- Phát biểu tổng kết của Giáo Hạt 

- Cảm tuởng của đoàn tập huấn Ban giáo lý Giáo phận 

- Sau đó là Thánh lễ bế mạc do quý cha trong giáo hạt 
+ llh30: Ăn cơm trua ( Giải tản). 

Lưu ý : 

- Chiều thứ 4 quỷ thầv và quý Sơ trong đoàn giảng huấn di chuvên về hạt kế tiếp. 
Riêng trưa thứ 7 sau khỉ ăn trưa tại giáo hạt vừa tập huấn và ở lại giáo hạt đó cho 
đến sau lễ sáng Chúa Nhật rồi về ăn trưa tại giáo hạt tập huấn tiếp theo. Xin Quỷ cha 
và quỷ ban tạo điều kiện giúp đỡ. 

- Xin quỷ cha Đặc trách và quv ban giáo lý hạt cắt cử ca đoàn hát phục vụ lễ Khai 
mạc và Be mạc đế tăng thêm sự sốt sắng và kéo được nhiều ơn Chúa. 

- Xỉn quỷ thầy thuộc ban giảo lý hạt và ban phụ huynh khi tham dự tại các lóp tập 
huấn phải có phù hiệu riêng của mình. 

- Neu thời tiết chuyến mùa thì quỷ cha và quý ban giáo lý hạt bàn với ban giảng huấn 
đê thong nhất sửa đoi thời gian có thê sớm hơn hoặc muộn hơn cho hợp. 

- Xin các thầy cô khỉ đi tập huấn mang theo cuốn Kỉnh Thánh và tài liệu giảng dạy 
của lớp mình chủ nhiệm, riêng lớp vào đời II, xỉn quỷ thầv cô đưa thêm cuốn tài liệu 
tập huấn năm ngoái nữa. 

Trên đây là toàn bộ chuơng trình và nội dung chi tiết của tuần tập huấn do Ban giáo lý 
Giáo phận đua ra, chúng con tha thiết xin quý cha và quý ban Giáo lý tại các giáo hạt 
tạo mọi điều kiện giúp đỡ chúng con hoàn thành bổn phận mà bề trên giao phó. 

Kính chúc Quý Cha, quý ban, quý thầy cô và quý vị tràn đầy hồng ân và gặt đuợc 
nhiều thành quả trong Năm Thánh đặc biệt này. 

Chúng con xin trân trọng cảm ơn. 

BAN GIÁO LÝ ĐỨC TIN GIÁO PHẬN 
THƯ KÝ 



Lm. Phaolô Nguyễn Đức Vĩnh 


